Và anh em hãy tử tế với nhau, dịu dàng, 
tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa vì 
Chúa Kitô đã tha thứ cho anh em. 


Ê-PHÊ-SÔ 4:32 


` 


Nếu dân của ta, được gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu 
nguyện, tìm kiếm mặt ta, và từ bỏ con đường tà ác của họ; 
Bấy giờ ta sẽ nghe từ trời, sẽ tha thứ tội lỗi của họ, và sẽ chữa 
lành xứ sở của họ. 2 Sử Ký 7:14 


Phúc cho người nào lỗi lầm được tha thứ, tội lỗi được khỏa lấp. 
THÁNH 32:1 


Nhưng Ngài đầy lòng trắc ẩn, tha thứ tội ác của họ và không hủy 
diệt họ: phải, Ngài đã nhiều lần nguôi cơn giận và không khơi 
dậy mọi cơn thịnh nộ của Ngài. THÁNH 78:38 


Chúa đã tha thứ gian ác của dân Chúa, Chúa đã che lấp mọi tội 
lỗi của họ. Sê-la. Thi Thiên 85:2 


Vì lạy Chúa, Chúa là Đấng tốt lành và sẵn sàng tha thứ; và dồi 
dào lòng thương xót cho tất cả những người kêu cầu bạn. 
THÁNH 86:5 


Lạy Chúa, nếu Chúa ghi tội lỗi, Chúa ơi, ai sẽ đứng vững? Nhưng 
có sự tha thứ với bạn, rằng bạn có thể được sợ hãi. 
Thi Thiên 130:3-4 


Vì nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời 
cũng sẽ tha lỗi cho các ngươi; song nếu các ngươi không tha lỗi 
cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các 
ngươi. Ma-thi-ơ 6:14-15 


Đừng xét đoán, thì các ngươi khỏi bị đoán xét; đừng lên án, 
thì các ngươi khỏi bị lên án; hãy tha thứ, thì các ngươi sẽ được 
tha thứ: Lc 6:37 


Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi Si-môn, ta có điều muốn nói cùng 
ngươi. Và anh ta nói, Master, hãy nói tiếp. Có một chủ nợ nọ có 
hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền và người kia năm 
chục. Và khi họ không còn gì để trả, anh đã thẳng thắn tha thứ 
cho cả hai. Vì vậy, hãy nói cho tôi biết, ai trong số họ sẽ yêu anh 
ấy nhất? Si-môn đáp rằng: Tôi cho rằng chính người mà Ngài đã 
tha thứ nhiều nhất. Và anh ấy nói với anh ta, bạn đã đánh giá 
đúng. Ngài quay lại người đàn bà mà nói với Si-môn rằng: Ngươi 
có thấy người đàn bà nầy không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không 
cho nước rửa chân; nhưng nàng đã lấy nước mắt rửa chân cho ta, 
và lấy tóc mình mà lau. Ngươi đã không hôn ta; nhưng người đàn 
bà nầy từ khi ta vào nhà không ngừng hôn chân ta. Ngài đã không 
xức dầu cho đầu tôi, nhưng người đàn bà này đã xức dầu cho 
chân tôi. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi của người ấy rất nhiều, 
đã được tha; vì cô ấy đã yêu nhiều: nhưng ai được tha ít, thì yêu 
ít. Và anh ấy nói với cô ấy, tội lỗi của bạn đã được tha thứ. 

Lu-ca 7:40-48 


Anh em hãy lưu ý: Nếu anh em xúc phạm mình, hãy quở trách; 
và nếu anh ta ăn năn, hãy tha thứ cho anh ta. Nếu nó phạm tội 
cùng ngươi một ngày bảy lần, rồi bảy lần trở lại cùng ngươi mà 
nói rằng: Tôi hối hận; bạn sẽ tha thứ cho anh ta. Lu-ca 17:3-4 


Trong Ngài chúng ta được cứu chuộc nhờ huyết Ngài, được tha 
tội tùy theo sự dư dật của ân điển Ngài; Ê-phê-sô 1:7 


Chịu đựng nhau và tha thứ cho nhau, nếu có ai cãi cọ với ai: 
như Đấng Christ đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy. 
Cô-lô-se 3:13 


Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để 
tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. 
1 GIĂNG 1:9 


Vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ, nhịn nhục và rất thương 
xót, tha tội và cứu rỗi trong lúc gian truân. GIÁO ÁN 2:11 


Hãy tha thứ cho người lân cận của bạn sự tổn thương mà anh ta 
đã gây ra cho bạn, vì vậy tội lỗi của bạn cũng sẽ được tha thứ khi 
bạn cầu nguyện. Một người mang hận thù với người khác, và anh 
ta có xin Chúa tha thứ không? Anh ta không thương xót một 
người đàn ông giống như anh ta: và anh ta có cầu xin sự tha thứ 
cho tội lỗi của chính mình không? TRUYỀN ĐẠO 28:2-4 


...Lạy Chúa, theo lòng nhân từ vĩ đại của Ngài, Ngài đã hứa ăn 
năn và tha thứ cho những kẻ đã phạm tội chống lại Ngài: và vì 
lòng thương xót vô biên của Ngài, Ngài đã chỉ định những kẻ tội 
lỗi phải ăn năn để họ được cứu... 

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MANASSEH 1: 1 


Hãy yêu thương nhau từ trái tim; và nếu một người đàn ông 

phạm tội chống lại bạn, hãy nói chuyện hòa bình với anh ta, 

và trong tâm hồn bạn không có sự lừa dối; và nếu anh ta ăn năn 
và thú nhận, hãy tha thứ cho anh ta. Và nếu anh ta không biết 
xấu hổ và tiếp tục làm điều sai trái của mình, thì hãy tha thứ cho 
anh ta từ tận đáy lòng, và để Chúa báo thù. GIAO ƯỚC GAD 2:3, 8 


